HUONG TICH 
PHAT HOC LUAN TAP 


Тар 1-2017 


HUONG TICH 


PHAT HOC LUẬN TAP 
Tập 1 
Kính Mừng Phật Đản PL.2561 


HƯƠNG TÍCH PHẬT VIỆT 


HUONG TICH-PHAT HOC LUAN ТАР 
Chu Truong: TUE SY 
Thực Hiện: 

Thư quán Hương Tích và, Nguyễn Quốc Bình, 
Nguyễn Anh Tú, Sin Nguyễn Hoàng Ап... 
Cộng tác trong tập nay: 

Tuệ Sỹ, Hồng Dương N.V.H., Thích Phước Viên, 
Thích Đức Thắng, Thích Thái Hòa, Phan Ngọc Khuê, 
Hạnh Viên, Dinh Quang Mỹ, 

Thích Thanh Tâm, Hoàng Long, Nguyễn Quốc Bình, 
Nguyễn Anh Tú, Tâm Thường Định 
Tranh bia: ‘Phat ngồi trên phiến đá do’, 
Hs. Dinh Cường 2008. 


Мис Luc 


ПОГМОРВА О атаа аланнан иннин 7 
GIỚI ТНІЁ КІМН DUY-MA-CAT | Тиё 59... 11 
A-TY-DAT-MA CAU-XA LUAN TANH KHOI 

VA DUYÊN KHI | GS Hổng Dương Nguyễn Văn Hai..................... 49 
NIET-BAN | Thich Đức Théng.............................. aaa 91 
BAT-NHA va TINH YEU | Thích Thái Нда... 103 
TU TƯỞNG PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ | Hanh Viên dịch Việt............ 109 
THIÊN TRÚC LAM YEN TU | Dinh Quang МЎ............................. 135 


QUAN HE THAY-TRO THEO TINH THAN 
KINH KẾ THỪA CHÁNH PHÁP | Thich Thanh Tâm ................... 177 


LICH SU PHIEN DICH KINH TANG 
PALI VIỆT NAM | Nguyễn An Ти............... н 185 


VỀ TỶ GIAO HỌC KINH TANG NIKAYA | Nguyễn Quốc Binh 235 


TÌM HIỂU THUYET NHAN-QUA TRONG BỘ TRANH 
DAN GIAN THẬP DEN DIEM У UONG | Phan Ngọc Khuê ....... 309 


TIỂU KHÚC PHẬT ĐẢN | A LITTLE SONG OF VESAK 
Thơ Tuệ S$, Tâm Thường Dinh dịch Anh................................. 1. 331 


TU DUONG | Truyện ngắn Hoàng Long............................ o5 55555555 335 


LOI NOI DAU 


“Và khi đã thức dậy rôi, 
mi sẽ thức tinh mãi mãi nhu thé. 
Е. Nietzsche! 


» 


N hoc Phat trong ó cái trí, ngay tën goi да nói lén diéu 
này”. Thế cho nên khán kinh giả minh Phật chi lý, đến muc 
đích mà đời sống đáng theo đuổi cũng lấy duy tuệ thị nghiệp 
làm tên. Thế cho nên từ học mà di đến hành thì cái thành mới 


được trọn vẹn. 


Sự học Phật, cũng như vô vàn thứ trong tương quan duyên 
khởi, chang thể rời nhau mà vững bên, chang thé ly thế mich bô- 
để”. Cái học thuật khơi mào ở Tây phương lan đến toàn thế giới 
hiện đại hỗ trợ không nhỏ cho việc nghiên cứu Phật học. Gọi là 





! Friedrich Nietzsche, Zarathustra đã nói nhu thế, Trần Xuân Kiém dịch, 
Nhã Nam, 2014, tr.357. 


2 Tu Buddha 98 dịch là Giác giả, âm là Phat-da có gốc từ quá khứ phân 
từ bodhati а nghĩa đen là “thức”. 


3 T2008 Luc Tổ Dai Su Pháp Bảo Đàn Kinh, 1 quyển, [Nguyên Tông Bao 
biên] 


8 | NHIEU TAC GIA 


nghiên cứu, cũng chang đặt ở nghĩa lý nghiền ngẫm suy xét, 
chỉ lấy cốt yếu ở cái chí cầu học cho tường tận ngọn ngành, 
không qua loa đại khái. Theo đó, mọi thành tựu của tri thức, từ 
triết học, văn học, ngôn ngữ, xã hội, tâm lý, lịch sử, giáo dục, 
văn hóa... đều có thể dùng để góp thêm một góc nhìn cho tỏ 
hơn về Phật học. Những tương quan so sánh sẽ là cơ sở cho 
một sự đoái hoài lại chính bản thân mà thay đổi cho tương hợp 
theo lẽ vô thường. Nghiên cứu Phật học như vậy không phải là 
sự so bì tị hiểm về tri thức mà là một sự hiếu tri thuần khiết 


không xa đời và cũng không ngoài đạo. 


Người ta, như một sự hời hợt, thường hay phó thác lý tưởng 
của minh cho niềm tin, và rồi phó thác niêm tin cho vô định. 
Phật tử nếu đa phần xem Phật giáo như một điều để tin chứ 
không phải để học thì đó là một tổn thất to lớn. Dần dà, sức 
sống sẽ tuôn khỏi huyết quản của dòng tri thức này và Phật 
giáo sẽ mất đi tính thần tuệ giác tự lực của nó. Nhưng không, 
trong ao sen ấy, có những bông chìm trong nước, có những 
bông vươn tới mặt nước, cũng có những bông vươn khỏi mặt 
nước”. Người ta nên mở ở đó một lối cho cơn chim hông nhảy bên 
bờ nước, nhảy đến tảng đá, nhảy trên đất cạn, nhảy lên cành cây, 
nhảy lên gò cao va cuối cùng bay trong thương khung, để lông cánh 


làm đẹp cho Бам етді. 





t Viét-Nam Từ-Điển, Khai-Tri Tiến-Đức, Trung-Bắc Tân-Văn xuất bản, 
1931, trang 387. 


° MN 26, Kinh Thánh Cầu (Pasarasisutta). 


° Thu tu của sáu hào của qué Phong Son Tiệm trong Kinh Dịch. Dẫn lai 
theo Tuệ Sỹ, Triết hoc ué tanh không, tr. 9. Hương Tích, 2013. 


HUONG TICH- PHAT HOC LUAN ТАР |9 


Chính bởi vì vậy, hàng hậu hoc chúng con từ lâu đã mong 
muốn được khơi lại lối đi xưa, bắc thêm chiếc cầu nối giữa 
niềm tin và sự học. May hội được duyên lành nhiều kiếp, 
chúng con được thân cận ôn Tuệ Sỹ, bậc Trưởng lão đáng tôn 
kính của Phật giáo, lại được ôn khuyến khích và dẫn dắt cho 
công việc khơi lối bắc cầu này, nên mạnh dạn đem chút sức lực 
thực hiện bộ “Hương Tích-Phật Học Luận Tập”, trước là sưu 
tầm những bài vở có giá trị nghiên cứu Phật học đã có, sau 
mong khơi mào cho việc sáng tác, phiên dịch những nghiên 


cứu mới, cho người dụng công có chỗ giãi bày. 

Lòng thành cao, mà trí lực mọn, chúng con chỉ mong được 
chư vị thiện hữu tri thức hoan hỷ đón nhận, chỉ dẫn và chung 
tay cộng tác cho Luận Tập ngày thêm khởi sắc hầu đáp ứng 
phần nào nhu cầu Van—Tu-Tu của hàng dé tử chung con ngày 
nay. 

Sài Gòn, tiết Kinh Trập, 2017. 

ТМ Nhóm thực hiện 


Nguyễn Quốc Bình 


GIOI THIEU 
KINH DUY-MA-CAT 


TUE SY 


I. NHAN CACH HUYEN THOAI 


Vaisali (Tỳ-da-li),' thủ phủ cua Vraji (Bat-ky), một cường 
quốc theo chế độ cộng hòa thị tộc của người Vraji, mà các lân 
bang quen gọi là Licchavi, là một đô thị phát triển trù phú thời 
đức Thích Tôn tại thế, và những người Licchavi giàu có, vinh 
quang, được ví như các thiên than cõi trời Dao-loi 


(Trayastrimsa).? 





! Pali: Vesali, thủ phủ của bộ tộc Licchavi. Huyền Tráng, Đại Đường Tây 
vuc ký, q.7 (T.2087,tr.908a.fÐ: “Vệ-xa-ly... từ cung thành đi về phía tây bắc 
5, 6 dặm có một ngôi tăng-già-lam... đông bắc già-lam 3 dặm có một ngôi 
tháp. Đó là nền của nhà cũ của Tỳ-ma-la-cật (Vimalakirti: Vô Cấu Xưng), 
có nhiều linh dị. Cách đó không xa, có một miếu thần, hình trạng như đống 
gạch. Truyền thuyết gọi là đá dồn (tích thạch), là chỗ trưởng giả Vô Cấu 
Xưng hiện bịnh, thuyết pháp. Cách đó không xa, có một ngôi tháp, là nhà 
cũ của trưởng giả Bảo Tích. Cách đó không xa có một ngôi tháp, là nhà cũ 
của Yêm-một-la nữ (Amrapali). Di mẫu của Phật và các bí-sô-ni chứng nhập 
Niết-bàn ở đây”. 

2 Mahäbarinibbana-suttanta, D.ii. tr 96: yesam, bhikkhave, bhikkhãmam deva 
Tavatimsa adittapubba, aloketha, bhikkhave, Licchaviparisam. “Này các tý- 


kheo, những tỳ-kheo nào chưa nhìn thấy các thiên thần Tãvatimsa, các 


12 | NHIEU TAC GIA 


Một buổi sáng, có tiếng trẻ khóc trước vườn Thượng uyén 
của nhà vua. Người giữ vườn ra xem, bắt gặp một bé gái bị bỏ 
rơi dưới một gốc xoài. Ông ẫm bé gái về nuôi và đặt tên là 
Amrapali,’ với ý nghĩa là người con gái được bảo vệ bởi gốc 
ході. 

Lớn lên, sắc đẹp của nàng không những rực sáng cả nước, mà 
còn chói rạng xa đến những địa phương mà tiếng đồn có thể 
lan đến. Nhan sắc của nàng che mờ trí tuệ và dũng lược của các 
vương tôn, công tử, những người Licchavi giàu có, thế lực. 
Nàng trở thành đối tượng tranh chấp của họ. Để tránh cho sự 
tranh chấp không trở thành xung đột quyết liệt, họ thỏa thuận 
Amrapäli là bảo vật chung. Định mệnh bắt nàng phải trở thành 
một kỹ nữ. Và cũng từ đó, Vaisali trở thành một vườn hoa chói 
loi bởi sắc đẹp thiên kiều bá my của Amrapali, thu hút khá 
nhiều tài sản vật chất của các vương tôn, và của cả những quân 


* vua nước 


vương đầy quyền uy. Trong đó có cả vua Bimbisara, 
Magadha hùng cường bậc nhất vào thời bấy giờ. Vua một thời 
là bạn của Thái tử Siddhartha, và sau đó là đệ tử thành tín của 


Phật. Amrapali sinh cho Bimbisara một người con.” Một con 





ngươi hãy nhìn chúng Licchavi”. 

> Pali: Ambapali, hay Ambapalika. Hán, phiên âm: Am-ba-ba-li; Huyền 
Trang: Yém-mét-la nữ; dịch nghĩa: Nai Nữ: cô gái vườn xoài. 

* Skt., Pali: Bimbisara, Hán, phiên âm: Tan-ba-sa-la, hoặc Tan-ty-sa-la; vua 
nước Ma-kiệt-đà (Magadha). 

> Tài liệu Hán, Xuất điệu kinh, Т. 212, đó là у sỹ Kỳ-bà, cũng là con trai một 
kỹ nữ ở thành Vương xá. Theo tài liệu Pali, Kỳ-vực tức Jivaka- 
Komarabhacca cũng là con một kỹ nữ ở Rajagaha tức Vương xá, nhưng me 
là Salavati và cha là Abhayarajakumara (Vương tử Vô Uy). — Dictionary of 


HUONG ТЇСН- РНАТ НОС LUAN TAP |13 


ngudi duoc sinh ra tu nhting dam тё truy lac cua mót quan 
vương và một kỹ nữ. Nhung, đó sẽ là một đóa sen từ bùn lay 
hôi tanh mà vươn lên với hương sắc thuần tịnh. Họ đặt tên cho 
con minh là Vimala,° không ó nhiễm, hay sẽ dứt sạch ô nhiễm. 
Quả nhiên, về sau Vimala xuất gia theo Phật, rồi chứng đắc 


quả A-la-hán. 


Dó là một Vimala ẩn sỹ. Từ thanh lâu đi vào rừng tia. Lang 
thang với một bình bát và ba y. Hạnh phúc với đời sống tri túc. 


Nhưng, còn một Vimala khác không chỉ làm chói sáng Vaiéali 
như một nhân vật huyền thoại. Một con người mà danh tiếng 
không chỉ được đồn đãi giữa các vua chúa, các phú gia địch 
quốc, giữa các trà đình tửu quán, giữa các chốn thanh lâu trụy 
lạc; mà danh tiếng ấy còn vang xa đến tận cùng biên giới của vũ 
trụ, nếu vũ trụ có biên giới; được các Thánh nhân, các Bồ-tát 
kính trọng; được các đức Phật tán dương. Đó là danh tiếng 
không chút 6 nhiễm ngay dù được truyền tụng giữa bùn lay б 
nhiễm. Đó là một Vimala-kirti. Là một Thánh nhân nhưng 
không hề ở trên cõi Thánh thanh tịnh vô vi. Đó cũng là một 
tay lạc phách giang hồ, mà trong lòng tay, dung sắc vi diệu của 
các thiên nữ trở thành thể tính Chân không vi diệu. 

Có một nhân vật lịch sử như thế chăng, hay đấy chỉ là một 
nhân vật hư cấu để biểu tượng một tư tưởng triết học hay một 
lý tưởng Bồ-tát đạo của Phật giáo Đại thừa? 





Pali Proper Names. 


6 Tức trưởng lão Vimala-Kondañña, A-la-han, thi kệ được chép trong 
Theragatha, bài số 64. 


14 | NHIEU TÁC GIA 


Có thể trả lời một cách dứt khoat rằng đó là một nhân vật lịch 
sử, xuất hiện trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử phát triển 


Phật giáo nói chung, và trong thời kỳ vận động của Đại thừa. 


Một con người có thật được trang bị với một cơ sở tư tưởng 
bất nhị (advaita) để có thé tự nâng lên hàng Thánh giả vượt 
ngoài tam giới nhưng đồng thời có thể hạ mình ngập lụt trong 
thế gian ô nhiễm mà vẫn không tách lìa thế giới thuần tịnh vô 
nhiễm. 

Một con người có thật, sống trong trạng thái an nhiên giải 
thoát bất khả tư nghị, đã bưng ngọn đèn trí tuệ ra khỏi các 
hang động tỉnh mặc, từ các thâm sơn cùng cốc, để rọi sáng 
đường đi cho những con người đang mãi chìm đắm trong bùn 
lầy hôi thối bỗng phát hiện chân diện mục của mình nguyên lai 
là thanh tịnh. Dó là một nghệ sĩ lớn, bằng du hi thần thông tam 
muội, hằng rong chơi trong sáu nẻo luân hồi, với những chất 
liệu thấp hèn, dơ bẩn, đã nắn thành những tác phẩm thánh 
thiện tuyệt vời. Lịch sử nhân loại nếu chưa từng xuất hiện một, 
hay nhiều nhân vật như vậy, thì thế giới này chỉ là một sa mạc 
nóng bức đầy quái tượng dã thú. Đó là một khang định mang 
tính bản thể luận, và cũng là yếu tính lịch sử phát triển của xã 
hội loài người. 

Chính vì, trong một thời kỳ nhất định, tất yếu xuất hiện một 
nhân vật hiện thực như vậy để làm sáng tỏ khát vọng vĩnh cửu 
của con người, thúc đẩy lịch sử chuyển hướng sang một giai 
đoạn mới; và đã có nhiều nhân vật lịch sử như vậy, cho nên 
hình ảnh một Vimalakirti hiện thực được hóa thân thành nhân 
vật huyền thoại. Nói cách khác, từ một con người hiện thực, 


HUONG ТЇСН- PHAT НОС LUAN TAP |15 


Vimalakirti trở thành biểu tượng cho tác nhân lịch sử. Thế 
nhưng, đó là con người mà chúng ta sẽ học tập ở đây, như là 
một cách người nhân cách hóa cho lý tưởng của Dai thừa Вӧ- 
tát. 


IL Ý NGHĨA NHÂN CÁCH VA Y NGHĨA LICH SU 


Vimalakirti-nirdesa, đó là đề kinh tiếng Phan được khôi phục 
dựa trên các bản dich và chú giải của Hán tạng. Chú Duy-ma-cật 
kinh? dẫn lời giải của La-thập (Kumarajiva): “Duy-ma-cật, tiếng 
nước Tán (Trưng Hoa) nói là Tinh Danh. Tức là một người trong số 
năm trăm đồng tử.Š Từ nuóc Diệu Ну, dụ hành đến cõi này. Sau khi 
làm xơng những viéc cẩn làm, lại trở uề chỗ cũ”. Cung tác phẩm, 
dẫn lời giải của Trúc Đạo Sinh: “Duy-ma-cật, tiếng Hoa nói là Vô 
Cấu Xung. Do bởi lan hành vi trong ngũ dục mà siêu nhiên không 


ойу Бат, danh thơm lan khắp xa, nên có tên nhu ойу”. 


Tinh danh huyền luận,!! Cát Tạng, dẫn chứng giải thích của 
Chân Dé Tam tạng: “Nói đủ theo tiếng Phan, thì phiên âm là 
Ty-ma-la-cat-li-dé. Trong đó, tỳ nghĩa là diệt, ma-la nghĩa là cấu 
(саи bẩn), cat-li-dé nghĩa là minh (tiếng hót). Tổng hợp lại, có 
nghĩa là điệt cấu minh (tiếng hót không vay bẩn)”. Và Cat Tạng 
nêu ý kiến: “Minh (tiếng hót) cũng có nghĩa là danh (tiếng tăm) 





TT, 1775, tr. 327b. 

8 Chi 500 vị công tử dẫn đầu bởi Bảo Tích (Ratna-rasi), giới thiệu trong 
phẩm 1 “Phật quốc”. 

? Đề cập ở phẩm 12 “Kiến A-súc Phật” (La-thập); “Quán Như lai” (Huyền 
Trang). 

07.1775, tr. 327c8. 


11 T, 1780, tr. 865a. 


16 | NHIEU TAC GIA 


vậy”. Trước đó,” Cat Tang cũng nêu ý nghĩa có tính cách biểu 
tượng về Tinh Danh: “Do tinh đức được chứa dây bên trong, và 
danh tiếng tốt đẹp truyền khắp thiên hạ, nên được gọi là Tịnh Danh”. 


Theo những giải thích dẫn trên, Tịnh Danh được hiểu như 
một danh từ mô tả một nhân cách hay một phẩm tính được 
nhân cách hóa. Tịnh Danh, như vậy, không nhất thiết phải là 
tên của một nhân vật lịch sử có thật nào đó, mà là một đức tính 
hay một giá trị phổ quát được nhân cách hóa từ lý tưởng Bồ-tát 
đạo của Đại thừa. Nói rõ hơn, Tịnh Danh, hay Vô Cấu Xưng, 
biểu trưng tinh thần nhập thế của Đại thừa Bồ-tát. Và như vậy, 
tên kinh Vimalakirti-nirdesa, dịch là Duy-ma-cdt sở thuyết theo 
ngài La-thập, hay Thuyết Vô cấu xưng theo ngài Huyền Tráng, 
có thể được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, đó là tác phẩm ghi 
lại những trần thuật của Vimalakirti, một nhân vật lịch sử sáng 
chói nhất trong phong trào vận động Đại thừa. Thứ hai, đó là 
tập hợp của học thuyết về sự vinh quang không ô nhiễm. Với ý 
nghĩa thứ hai này, kinh còn có tên khác nữa, gọi là Bất tư nghị 
giải thoát. Căn cứ theo nội dung, tư tưởng của Vimalakirti 
thuộc hệ Bát-nhã, mà đỉnh cao ở đây là lý bất nhị (aduaita) được 
dién tả bằng sự im lặng của Vimalakirti trước câu hỏi của Bồ- 
tát Văn-thù (Mafjusri). Về mặt thực tiễn hành đạo, như giải 
thích của Dai su Trí Khải, Duy-ma kinh huyền sớ,!? dẫn chứng 
phẩm 7 “Quán chung sinh”: “Đối обі hạng người tăng thượng 





12 T, 1780, tr. 853a. 


B Pham 14 ‘Chúc luy’. Chú Duy-ma-cật kinh, T. 1775, tr. 327c. Tên Skt. gia 
dinh: Acintya-vimoksa-parivarta. 


1 T. 1777, tr. 519Ь. 


HUONG ТЇСН- PHAT НОС LUAN TAP |17 


man, Phật nói diệt trừ dâm, nộ, si là giải thoát. Với hang người không 
tăng thượng mạn, Phật nói thể tính của dâm, nộ, sỉ chính là giải 
thoát”. Và Đại sư nêu ý kiến: “Thể tính dâm, nộ, sỉ là chân tính bất 
tư nghị, lấy giải thoát làm thể”. 

Bởi vì Đại sư Trí Khải là người sáng lập Thiên Thai tông, lấy 
kinh Pháp Hoa (Saddharma-pundarika-sitra) làm sở у, do đó từ 
ngữ tăng thượng mạn (abhimana) trong trích dẫn trên cần được 
hiểu theo nội hàm của Pháp Hoa. Dé là từ ngữ chỉ những vị A- 
la-hán tự thỏa mãn với Thánh quả mà các ngài đã chứng, với 
một cứu cánh duy nhất là nhập Niết-bàn không lưu lại dấu tích 
như ngọn lửa tắt khi chất đốt đã hết. 


Trên phương điện tư tưởng, Duy-ma-cật phê phán tất cả giáo 
pháp không chỉ của Thanh văn, mà còn luôn cả Đại thừa; dù 
rằng các giáo pháp ấy được tin tưởng là do chính đức Thích 
Tôn đã thuyết giảng. Nhưng rồi, như chúng ta sẽ thấy trong 
chính văn, sự phê phán của Duy-ma-cật không có tác dụng đả 
kích và bác bỏ, mà là lật ngược các điểm giáo pháp để có thể 
nhìn rõ những hàm ẩn dưới nhãn quang khác. Tuy khẳng định, 
“Tinh thể của tham dục, sân hận va si mê chính là giải thoát”, 
nhưng khi hiện bệnh, Duy-ma-cật ứng dụng sự hiện bệnh ấy 
như là phương tiện thực tiễn để diễn giải cho các cư sỹ tại gia về 
bản chất của tồn tại: “Này các nhân giả, thân này là uô thường; là 
pháp yếu дї, không chắc thật, chóng mục rita... Thân này uốn nhu 
huyễn, từ phiền não sinh. Thân này uốn như mộng, được nhìn thấy do 
hu vong... Thân này nhu rắn độc, nhu kẻ thù, như một đống rỗng 


không...” © Nếu nhìn trên lý luận hình thức, hai đoạn văn vừa 


5 Xem chánh văn, phẩm 2 ‘Phuong tiên’. 


18 | NHIEU TAC GIA 


dan hoàn toàn máu thuan nhau. Nhung néu bang ly шап bién 
chứng siêu nghiệm của kinh điển Bát-nhã thi cả hai đều là một 
thực tại tuyệt đối bất nhị. Khi gặp ngài Xá-lợi-phất (Sariputra) 
đang tỉnh tọa trong khu rừng vắng, Duy-ma-cật phê phán: 
“Thua ngài Xá-lợi-phất, bất tất ngôi như thế mới là tĩnh tọa... Không 
khởi điệt tận định (samjñauedita-nirodha-samabatti) mà hiện các oai 
nghỉ; dó mới là tĩnh tọa... Không đoạn phiên não mà nhập Niết-bàn; 


ấy mới là tĩnh tọa...” "$ 


Khi lên viếng đức Di-lặc (Maitreya) trên cung trời Dau-suat 
(Tusita), Duy-ma-cật hỏi: “Thưa ngài Di-lặc, Thế Tôn tho ky cho 
ngài một đời nữa sẽ thành Phật. Nhưng ngài được thọ ký theo đời 
nào? Quá khú chăng? Quá khú đã qua rôi. Vi lai chăng? VỊ lai chưa 


đến. Hiện tại chăng? Hiện tại không dừng”.' 


Rõ ràng, những phê phán ấy không có tác dụng phá hủy, mà 
bằng vào biện chứng siêu nghiệm của hệ tư tưởng Bát-nhã, 
triển khai những ý nghĩa ẩn tàng thâm sâu trong những giáo 
pháp mà Phật đã dạy. Đó là phê phán để thành tựu. Thành tựu 
như thế được gọi là bất tư nghị (acintya). 


Trên nền tảng nhận thức ấy, Duy-ma-cật mở ra con đường 
thực tiễn hành động. Con đường đó được gọi là bất tư nghị giải 
thoát (acintya-vimoksa). Mục tiêu cứu cánh cho những giáo 
pháp của Phật là giải thoát. Trong giáo pháp được cho là 
nguyên thủy, thì ý nghĩa của giải thoát là diệt trừ tham, sân, si; 
đoạn tận phiền não, để chấm dứt khổ đau. Trong Dai thừa, 





16 Xem chánh văn, phẩm 3 ‘Dé tw’. 


! Xem chánh văn, phẩm 4 ‘Bé-tat’. 


HUONG ТЇСН- PHAT НОС LUAN TAP |19 


giáo pháp ấy không hoàn toàn bi bác bó. Nhưng giải thoát được 
xác nhận với nhận thức trực quán về thể tính của tham, sân, si. 
Từ đó, Duy-ma-cật được coi là đỉnh cao trong phong trào vận 
động của Đại thừa. Về một phương diện, cuộc vận động để xác 
lập Đại thừa trong giáo nghĩa của Phật bị chỉ trích gay gắt là xu 
hướng thế tục hóa đạo Phật. Bởi vì nó đề cao vai trò của cư sỹ 
tại gia trong quá trình tu đạo và hành đạo ngang với chúng đệ 
tử xuất gia. Giáo pháp nguyên thủy, những yếu nghĩa căn bản 
do đức Thích Tôn giảng dạy chỉ có thể được thành tựu với điều 
kiện thoát ly mọi ràng buộc thế tục. Cư sỹ tại gia chỉ có vai trò 
hộ đạo, mà chính yếu là cung cấp các nhu yếu thường nhật cho 
các đệ tử xuất gia của Phat. Dó là điều được xác nhận rõ ràng, 
tất nhiên là mặt ngoài, trong tất cả kinh điển nguyên thủy hay 


sơ kỳ Phật giáo. 


Vé mặt giáo nghĩa, cả bốn chúng đệ tử Phật đều có khả nang 
thành tựu Thánh đạo như nhau, và tục gia đệ tử cũng có thể 
chứng đắc quả vị A-la-hán vốn được coi là mục đích cứu cánh 
trong quá trình tu đạo. Nhưng tất nhiên đệ tử tại gia với nhiều 
ràng buộc khó đạt đến mục đích ấy. 


Ý nghĩa của sự so sánh ấy, cho đến ngày nay, hay trong những 
thời kỳ hay nơi những địa phương mà Đại thừa hưng thịnh 
nhất, vẫn còn nguyên giá trị. Thế nhưng, trong những thế kỷ 
đầu Phật lịch, ý nghĩa ấy được nhận thức như là tuyệt đối. Vì 
vậy, nhiều tác giả viết sử Phật giáo gọi thời đó là thời kỳ Phật 
giáo tu viện, nghĩa là thời kỳ mà giáo pháp của Phật chỉ dành 
riêng cho đệ tử xuất gia, chỉ được nghiên cứu và tu tập trong 


các tu viện. 


20 | NHIEU TÁC GIA 


Tat nhiên, lich sử phát triển của đạo Phật không tách ngoài 
phát triển chung của xã hội. Khi xã hội phát triển đến một 
hình thái nhất định nào đó, hình thái sinh hoạt Phật giáo, về 
mặt hành trì cũng như trên phương diện tư tưởng, phải thay 
đối cho phù hợp với hình thái xã hội mới. Thế nhưng, tích cực 
tiếp nhận những thay đổi mới để tiến bộ là một khía cạnh tâm 
lý của con người, thì tinh thần bảo thủ, sợ thay đổi, cũng là một 
khía cạnh tâm lý khác. Cải cách, và bảo thủ, là hai thế lực luôn 
luôn cọ xát nhau tạo thành những xung động thường xuyên 
của lịch sử. Sự tồn tại của Phật giáo, của các cộng đồng đệ tử 
Phật giữa các cộng đồng xã hội khác cũng chưa hề thoát ly các 
quy luật ấy. Có lẽ tránh cho các chúng dé tử sau này không bị 
khóa chặt bởi quán tính lịch sử, cho nên, trước khi nhập Niết- 
bàn, đức Thích Tôn cho phép chúng tỳ-kheo có thể lược bỏ 
một số điều khoản giới luật nếu xét thấy không phù hợp. 
Nhung trong cuộc kiết tập lần đầu tại Rajagrha, trưởng lão Ca- 
аіёр (Kaáyapa), với tư cách là trưởng lão cao niên nhất trong 
các đệ tử Phật, đã quyết định, những gì Phật đã thiết chế, dù 
lớn dù nhỏ, không một tỳ-kheo nào được quyển thay đối. ' 


Chỉ một trăm năm sau ngày Phat Niết-bàn, ? nhóm tỳ-kheo ở 
Bat-ky (Pali: Vajji) đã dé ra một số sửa đối trong các lề luật sinh 
hoạt. Tat nhiên họ gặp phải sự chống đối quyết liệt của nhóm 
ty-kheo bảo thủ. Một hội nghị Tăng đoàn được triệu tập tai 





18 Cullavagga xi.1.10. Tứ phần luật 54. Т.1424, tr. 967b13; Thập tung luật 
60, T.1435, tr. 449b15. 

19 Cwllauagga xii.1.1. Tứ phần luật 54, T.1428, tr. 968c19; Thập tung luật 60, 
T.1435, tr. 450a 26: sau Phật Niết-bàn 110 năm. 


HUONG TICH- РНАТ НОС LUAN ТАР |21 


Vaisali để phán quyết tính cách hợp luật hay vi luật đối với 
những sửa đổi của nhóm tỳ-kheo Vajji. Kết quả của hội nghị là 
giáo đoàn bị phân liệt thành hai bộ phái: Thượng Tọa bộ gồm 
các ty-kheo cao niên có tinh thần bảo thu, và Dai Chúng bộ 


gồm số đông các tỳ-kheo trẻ có xu hướng cải cách. 


Mâu thuẫn và xung đột như vậy là quy luật phát triển của xã 
hội. Sự phân liệt giáo đoàn là một chứng minh tích cực rằng 
Phật giáo không tồn tại ngoài những quá trình thay đổi và phát 
triển chung của xã hội. Điều đó cho thấy sự xuất hiện của Đại 
thừa là tất yếu lịch sử. Và điều này cũng chứng minh tính cách 
hiện thực của Duy-ma-cật như một nhân vật lịch sử trong dòng 
vận động của Đại thừa. Có thể chỉ có một Duy-ma-cat trong 
một thời điểm nhất định, ma cũng có thể có nhiều Duy-ma-cat 


trong nhiều thời điểm khác nhau. 


Nói một cách van tắt, sự xuất hiện của Duy-ma-cật là xu 
hướng khang định vai trò tích cực của chúng dé tử tại gia trong 
giáo pháp của Phật, về các mặt hành đạo cũng như hóa đạo. 
Tuy nhiên, trước khi vai trò này được khăng định, một quá 
trình biến thái của tư tưởng đã phải xảy ra. 


Trước hết, vị trí của bậc A-la-hán được hạ thấp xuống. Quả vị 
A-la-hán không còn được nhận thức như là cứu cánh trong 
quá trình tu đạo. Và phẩm cách của Thánh giả A-la-hán cũng 
chưa phải là toàn thiện. Cũng như mục đích học tập của các 
người con của một gia đình là để thừa kế và quản lý sản nghiệp 
của gia đình. Cũng vậy, người tu Phật chỉ có một cứu cánh duy 
nhất phải thành tựu là kế thừa sự nghiệp của Như Lai. So sánh 


hai mục đích với nhau, các đệ tử chỉ mong muốn chứng quả A- 


22 | NHIEU TAC GIA 


la-hán va nhập Niết-bàn ngay trong đời hiện tại; các dé tử ay 
được nói là những người đi trên cỗ xe nhỏ-Tiểu thừa. Y nghĩa 
của sự phân biệt Tiểu thừa và Đại thừa là như vậy. 

Cứu cánh thành Phật không phải là ý tưởng mới mẻ của các 
nhà vận động Đại thừa. Ngay trong các kinh điển được cho là 
nguyên thủy, nhiều vị Phật trong quá khứ thường được đề cập. 
Và chính đức Thích Tôn cũng huyền ký về vị Phật tương lai kế 
tiếp Ngài là Phật Di-lặc. Có nhiều chúng sinh đã thành Phật và 
sẽ thành Phật, như vậy, trong quá khứ cũng như trong hiện tại 
và vị lai có nhiều chúng sinh đã, và đang tu hành để thành 
Phật. Thế nhưng, ngay quả vị A-la-hán vốn được nhận thức là 
thấp như vậy mà đời sống cư sỹ tại gia còn khó có thể thành 
tựu, huống gì quả vị cao như Phật. Vậy, cần một nền tảng tư 
tưởng để đề cao cứu cánh ấy. Nền tảng ấy, trước vận động của 


Duy-ma-cật, là hệ tư tưởng Bát-nhã. 


Trong nguyên thủy, giáo pháp mà Phật giảng cho đệ tử tại gia 
tu học là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới 
và niệm thiên. Thực tiễn thường nhật, hành đạo của người tại 
gia chủ yếu là bó thí, và mục dich là để được sinh thiên. Bố thi, 
tức là đem tài sản của mình sở hữu phân phát cho người khác. 
Trước hết, tài sản được sử dụng như là phương tiện hộ đạo. 
Bang tài sản sở hữu của mình, cư sỹ tại gia cung cấp cho chúng 
xuất gia bốn nhu yếu sinh tồn: thực phẩm, y phục, thuốc trị 
bịnh, và các phương tiện cư trú. Bố thí cho những người nghèo 
khốn cũng là hình thức hành đạo của người tại gia. 


Trong Đại thừa, sự hành đạo chủ yếu của Bồ-tát cũng vẫn là 
bố thí. Nhưng, trên nền tảng tư tưởng Bát-nhã, sự bố thí bấy 


HUONG ТЇСН- РНАТ НОС LUAN TAP |23 


giờ không thuần chỉ là su ban phát của cải vat chat, mà là 
phương tiện dẫn vào bản thể thâm sâu của thực tại. Sự bố thí 
ấy không nhắm mục dich sinh thiên nữa, mà là nhắm thang 
đến cứu cánh thành Phật. Nội dung của bố thí không chỉ thuần 
của cải vật chất nữa, mà bao hàm cả ba phương diện: Tài thí, 
pháp thí và vô úy thí. Để thực hành tài thí, Bổ-tát phải giàu có. 
Để thực hành pháp thí, Bồ-tát phải có kiến thức uyên bác. Dé 
thực hành vô úy thí, B6-tat cần có nghị lực và dũng cảm. Nhu 
thế, Bi-TIrí-Dũng là phương châm hành đạo của Bồ-tát. 


Chúng ta cũng thấy rằng các Bồ-tát với sự hành đạo như vậy 
không phải hoàn toàn là lớp người mới, hay một thế hệ Phật tử 
mới, hay những người mới quy y mà tập quán tư tưởng cố hữu 
chưa dứt bỏ. Mà đó lại là các đệ tử kỳ cựu trong hàng đệ tử xuất 
gia của Phat. Như ngài Subhuti (Tu-bổ-để) chang hạn. 


Subhuti là một Đại thanh văn, mà môn vô tránh tam muội 
của ngài không có vị Thanh văn nào khác có thể so sánh.” 
Trong Kim cang Bát-nhã, khi Subhuti hỏi về ý nghĩa phát b6-dé 
tâm và làm thế nào để củng cố và phát triển tâm bồ-đề ấy, Phật 
chỉ ra pháp môn tu tập thích ứng là bố thí ba-la-mật. Chỉ duy 
nhất bằng vào bố thí ba-la-mật, Bồ-tát có thể thành tựu nhiều 





20 Aranauihärinam agro; (Vajracchedika, Mahaydna-sutra-sangraha, tr. 28). 
Саи-ха 27 (Đại 29, tr.141c15): “A-la-han quán sát rằng khổ cua hữu tinh 
phát sinh từ phiển não. Tự biết bản thân là thù thắng trong các phước điển, 
nhưng sợ phiển não của kẻ khác duyên nơi thân mình (A-la-hán) mà phát 
sinh, nên bằng ý chí ( tư) mà dẫn khởi tướng trí như vậy, để do bởi đó mà 
hữu tình không duyên nơi thân của ngài khiến phát sinh các thứ tham, sân 
v.v. Vì hành này (ићата) có thé dập tắt phiên não của các hữu tình, nên 
được gọi là vô tránh”. 


24 | NHIÊU TÁC GIA 


Phật pháp vi diệu khác như thành tựu giới đức, chứng đắc các 


thiền định và tam-muội, thể hiện được trí tuệ. 


Để chứng quả A-la-hán, tỳ-kheo cần có thiền định. Muốn có 
thiền định, tỳ-kheo cần ở những nơi yên tĩnh, cần sống trong 
những khu rừng vắng vẻ. Nhưng Bồ-tát có thể thực hành bố 
thí ba-la-mat ngay giữa thế gian náo nhiệt. Do thế, giải thoát 
của Bồ-tát không thể nhận thức được một cách hợp lý bằng tri 
thức thường nghiệm. Và do ý nghĩa này, đời sống hành đạo của 
Duy-ma-cật được nói là bất tư nghị giải thoát. 


Trong nguyên thủy, giải thoát được hiểu là diệt trừ phiền não 
ô nhiễm, dứt sạch tham, sân, si, để chứng nhập Niết-bàn. Còn 
trong Duy-ma-cat sở thuyết, giải thoát có nghĩa là gì, và mục đích 
hành đạo của Bồ-tát là gì? Ngay giữa dòng đời ô nhiễm mà 
không hề bi ó nhiễm, vì bản chất của tón tại là vô nhiễm. Cho 
nên, hành đạo và giải thoát của Duy-ma-cật nhắm đến một cứu 
cánh hiện thực. Cứu cánh ấy được thể hiện qua hai phương 
điện, tuy hai nhưng là một tuyệt đối bất nhị. Hai phương diện 
đó là tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng sinh. Chúng ta gọi 


đó là tông chỉ của Duy-ma-cật sở thuyết. 
Ш. CƠ SỞ TƯ TƯỞNG 


Nhu đã biết, Dwxy-ma-cật sở thuyết còn có một tên khác nữa là 
Bất tu nghị giải thoát. Dé là tên kinh mà cũng là tông chỉ của 
kinh. Chúng ta có thé di sâu vào tông chỉ của kinh qua hai 
phạm trù: tông thể và tông dụng. Tông thể là cơ sở tư tưởng để 
từ trên đó Bồ-tát triển khai thực tiễn hành đạo của mình. Tông 
dụng là mục tiêu và cũng là thực tiễn hành đạo của Bồ-tát. Như 


vay, cơ sở tư tưởng của Duy-ma-cat là bất tư nghị giải thoát, ma 


HUONG ТЇСН- PHAT НОС LUAN TAP |25 


thực tiễn hành đạo cua Duy-ma-cật cũng là bất tư nghị giải 
thoát. Nói cách khác, ở đây tông thể của kinh là “nhập bất nhị 
pháp môn” và tông dụng của kinh là “tịnh Phật quốc độ, thành 
tựu chúng sinh”. 


Từ quan điểm triết học mà nhìn, chủ điểm mà kinh lấy làm 
nền tảng và triển khai nhận thức về thực tại là nguyên lý bất 
nhị (advaita). Để nhận thức được thực tại chân thực, Bồ-tát cần 
đi qua cánh cửa bất nhị. 


Nguyên lý bất nhị hướng dẫn nhận thức khởi đi từ những 
thực tại sai biệt mà khám phá ra thực tại tối hậu là Tuyệt đối 
thể ngay trong các tồn tại sai biệt ấy. Tức siêu việt những mặt 
đối lập của thực tại vốn chỉ tổn tại trong thế giới danh ngôn và 
khái niệm, như sinh và diệt, nhiễm và tịnh, sinh tử và Niết-bàn. 
Trước hết, hiện thực được phơi bày với bản tính mâu thuẫn nội 
tại của nó. Các khái niệm mâu thuẫn nhau, loại trừ lẫn nhau, 
cùng tổn tại như là yếu tính của tồn tại, khiến cho hiện thực 
xuất hiện trước nhận thức như là thực tại hư Һиуёп, và như vậy 


nhận thức không có nội dung, trống rỗng. 


Thế nhưng, thực tại tối hậu, mà nhận thức đạt được ở đây 
như là Tuyệt đối thể, nguyên lai là chỉnh thể thống nhất của 


hai thái cực mâu thuẫn biện chứng. 


Tuyệt đối thể đó là kết luận của quá trình tư biện, là giới hạn 
của tri thức duy lý. Nó tón tại như khái niệm vô hạn hay vô cực 
trong toán học. Bản thân của khái niệm vô hạn là một nghịch 
lý toán học. Không một phép toán nào khả di chứng minh tồn 
tại hiện thực của một thực thể vô hạn. Nhưng nếu loại bỏ khái 
niệm vô hạn, thì không một phép toán nào khả đi được thực 


26 | NHIEU TÁC GIA 


hiện trong toán học. Cũng vay, Tuyệt đối thể la một khái niệm 
nghịch lý trong triết học. Nguyên lý bất nhị không thủ tiêu các 
mặt đối lập và mâu thuẫn của hiện thực để cho nhận thức đối 
điện một thế giới trống rỗng, hu vô. Nguyên lý bất nhị dung 
hợp các mặt đối lập và mâu thuẫn của hiện thực thành một 
Tuyệt đối thể. Nhưng Tuyệt đối thể không được nhận thức 
trong từng hiện thực sai biệt; vả lại, ngoài hiện thực sai biệt 
cũng không thể nhận thức được Tuyệt đối thể. Nguyên lý bất 
nhị đẩy nhận thức diễn qua nhiều đợt khủng hoảng, để rồi cuối 
cùng đặt nhận thức trước, hay trong, một thực tại vô ngôn, 


hoàn toàn im lặng. 


Nguyên lý bất nhị, mà cũng là thực tại bất nhị, là giải thoát bất 
tư nghị, như vậy là cánh cửa giao thông cho Bồ-tát qua lại giữa 
Niết-bàn và sinh tử. Nếu không được trang bị bằng nguyên lý 
bất nhị, Bồ-tát sẽ không đủ nghị lực và dũng mãnh để trụ vững 
trên bồ-đề tam, dù chưa đoạn tận phiền não. Do đã thấu triệt 
nguyên lý bất nhị mà thiên nữ, hiện thân như là thị nữ của 
Duy-ma-cật, đã đề xuất một tiền đề khiến cho ngài Xá-lợi-phất 
phải sửng sốt: đam mê dục vọng, thù hận, và vô minh, chính là 
chân tính của giải thoát. 

IV. THUC TIEN HANH DAO 


Trong Duy-ma kinh huyén só, Dai su Tri Khai phan tích nói 
dung của kinh theo năm lớp huyền nghĩa, trong đó huyền 
nghĩa thứ ba, tông chỉ của kinh, là nhân và quả của Phật quốc 
bất khả tư nghị. Bởi vì ý nghĩa Phật quốc được giới thiệu ngay д 
phẩm tựa, theo bản dịch của Huyền Tráng, mà theo bản dịch 
của Cưu-ma-la-thập thì có tiêu đề là phẩm Phật quốc. Theo đó, 


HƯƠNG TÍCH- PHẬT HỌC LUẬN ТАР |27 


cư sỹ Bao Tích (Ratnaräái), trưởng đoàn của năm trăm cư sỹ, 
sau khi cúng dường và xưng tán Phật, bày tỏ ước nguyện muốn 
nghe Phật nói về sự thanh tịnh của quốc độ Phật và hành động 
của Bồ-tát để thành tựu quốc độ thanh tịnh ấy. 


O đây, căn cứ theo thỉnh cầu của cư sỹ Bảo Tích, chủ dé của 
kinh có thể nói một cách vắn tắt, gồm hai khía cạnh: tịnh Phật 


quốc độ, thành tựu chúng sinh. 


Nhưng, Phật quốc ở đây cần được hiểu như thế nào? Nói theo 
ý nghĩa tổng quát nhất, đó là phạm vi mà trong đó giáo pháp 
của Phật được lưu truyền. Hoặc nói, đó là môi trường chịu ảnh 
hưởng giáo hóa của một đức Phật nhất định trong một thời 
gian nhất định. Hoặc nói rõ hơn, và gọn hơn, đó là thế giới của 
Phật. 


Theo ý nghĩa tôn giáo, người ta nói rằng một, và duy nhất chỉ 
có một, thế giới là một tác phẩm sáng tạo của một đấng Sáng 
Tạo Tối Cao. Đấng Sáng Tạo ấy có quyền lực vô biên và tuyệt 
đối để sáng tạo ra một thế giới theo ý muốn của mình, thì cũng 
có quyền lực như vậy để hủy diệt thế giới theo ý muốn. Y nghĩa 
ấy phản ánh sự thành lập một quốc gia và một Nhà nước quân 


chủ. Vua là sở hữu chủ của đất nước. Đất nước là của vua. 


Phật không tự nhận Ngài là đấng Sáng Tạo, mà chỉ là vị Đạo 
sư của trời và người. Phật không phải là sở hữu chủ của thế 
giới, thế thì, làm sao có thể nói là có thế giới của Phật? 

Để có thể nhận thức rõ ý nghĩa này, chúng ta không thể 
không có một ít khái niệm về sự hình thành một quốc gia, sự 


xuất hiện của Nhà nước, trong lịch sử xã hội loài người, theo 


28 | NHIEU ТАС GIA 


quan điểm Phật giáo, nói một cach tông quát. 


Tất nhiên, ý thức về sự tón tại của một quốc gia, sự xuất hiện 
một cơ cấu Nhà nước, không phải là ý thức tiên nghiệm. Trong 
ý thức tôn giáo, đó là sự giao ước giữa đấng Sáng Tạo và con 
người. Trong quan điểm xã hội học, đó là sự giao ước giữa 
người và người. 

Xã hội loài người và các định chế của nó là một hình thái sinh 
hoạt ý thức trong một giai đoạn nhất định trong toàn bộ quá 
trình sinh thành và hủy diệt của thế giới. Vì vậy, khi luận về ý 
nghĩa tồn tại của xã hội và các định chế của nó, không thể 
không đề cập đến nguồn gốc của thế giới, và như một hệ luận, 


nguồn gốc của loài người. 


Đức Phật đã nhiều lần từ chối trả lời về nguồn gốc và sự hình 
thành của thế giới. Sự từ chối ấy hoặc được giải thích là do lập 
trường thực dụng, hoặc do giới hạn nhận thức luận. Thế 
nhưng, khi cần giải thích nguồn gốc các định chế xã hội, mà 
quan niệm tôn giáo đương thời cho là thiên định, đức Phật đã 
nói rõ về nguồn gốc và quá trình tiến hóa của con người và xã 
hội con người. 

Nếu đọc thắng vào nhiều kinh điển Phật giáo, người ta có cảm 
tưởng thế giới quan Phật giáo bị bao phủ bởi lớp sương mù 
huyển thoại dày đặc. Nhưng, cũng nên hiểu rằng, lớp huyền 
thoại ấy không phải đơn giản là hư cấu của ý thức, mà là một 
hình thái ngôn ngữ. Sự thật hay huyền thoại tùy thuộc vào 
cách đọc, hay cách giải mã ngôn ngữ ấy. Trong nhận thức luận 
chung của các khuynh hướng tư tưởng Phật giáo, không hề có 


khởi điểm và tận cùng của thời gian, cũng không hề có tâm 


HUONG ТЇСН- PHAT НОС LUAN TAP |29 


điểm và biên giới cua không gian, mà chỉ có tận cùng giới han 
của trí năng. Tat nhiên là trí năng của nhận thức duy ly, dù là 
nhận thức triết học hay nhận thức khoa học. Trong khoảng 
thời gian và không gian vô cùng và vô tận ấy, nói về sự xuất 
hiện và tồn tại của một thế giới, trong vô số thế giới khác, cũng 
có nghĩa là đặt thế giới vào một hệ quy chiếu đặc biệt nào đó. 

Chúng ta cần đứng trên một nền tảng tư duy về thế giới quan 
như thế để phân tích những vấn đề chính trị và xã hội trong 
các truyền thống và xu hướng tư tưởng khác nhau của Phật 
giáo. 

Trong quá trình tiến hóa, từ một vi sinh vật tón tai và phi 
hành trong ánh sáng,” xuất hiện vào một thời điểm nhất định 
trong một chu kỳ thành-trụ-hoai-không của thế giới, con người 
cũng chỉ là một sinh vật trong các sinh vật khác, nhưng do thừa 
hưởng kết quả quá khứ mà bẩm sinh với một hữu thể tồn tại 
được phát triển dần thành hai yếu tố vừa độc lập vừa bất phân 
là danh và sắc. Trên cơ sở đó, ý thức được phát triển càng lúc 
càng cao do vừa lấy ngoại giới làm đối tượng vừa phản chiếu 


trên chính nó như là chuỗi tồn tại liên tục của một tự ngã. 


Cho đến khi ý thức về sự tồn tại của một tự ngã được hình 
thành, con người tự tách mình ra khỏi thế giới quanh mình, 
phân biệt những gi thuộc về ta và những gì không thuộc về ta. 
Cũng như để tăng lớn thể tích của thân xác, con người, như các 
sinh vật khác, cần hấp thu các dưỡng chất từ ngoại giới; cũng 


vậy, để tăng lớn tự ngã, con người cần chinh phục và chiếm 





21 Aggañña-sutta (D.iii.tr.84). 


30 | NHIEU ТАС GIA 


hữu. Từ đó, hình thành một ý thức về su tích lũy. Tích lay nhu 
vậy không phải là một khái niệm tiên thiên, không phải là ý 
thức tiên nghiệm, mà là một hình thái đặc biệt của ý thức xuất 
hiện vào một thời điểm có ý nghĩa trong quá trình tiến hóa. 
Tích lũy tất nhiên dẫn đến xung đột, cạnh tranh. Mâu thuẫn 
xã hội bắt đầu, trật tự cũ bị đảo lộn. Một định chế mới cần 
được thiết lập để điều hòa những mâu thuẫn, xung đột, do hệ 
quả của cạnh tranh. Chính quyền đầu tiên được gọi theo tiếng 
Pali là Mahdsammato: được bầu lên bởi đại chúng.” Người 
đứng đầu cơ cấu mới này được gọi là Raja, mà sau này thường 
được hiếu là vua, hay người cai trị. Nhưng theo định nghĩa của 
Pali, таја có nguồn gốc từ động từ rajati, “nó làm vui lòng”.? 
Như vậy, chính quyền hay vua là trọng tài xã hội, được bầu lên 


và được ủy quyền điều hòa những mâu thuẫn xã hội. 


Song song với hình thái chính quyền nguyên thủy như trên, 
các kinh luận còn nêu lên một hình thái chính quyền khác, 
đứng đầu là một Chuyển luân vương (Cakravartin),* không 
phải do dân chúng bầu lên để bảo vệ quyền lợi của họ, mà do 
phước báo tích lũy từ nhiều đời của vị ấy. Cả hai quan điểm 
cùng được lưu truyền trong một hệ Thánh điển. Nhưng theo 
cách nhìn từ lập trường xã hội và sử quan duy lý, cả hai đại 
diện cho hai thời kỳ phát triển khác nhau của tư tưởng Phật 


học về nguồn gốc và hình thái chính quyền. 


2 Aggañña-suttanta (D.iii.93): Mahajana-sammato tỉ kho... maha-sammato. 
B Ibid., dhammena pare rañjeti tỉ kho... raja. 


4 Cf. Cakkavatti-sihanada-suttanta, iii. 58ff. 


HUONG ТЇСН- РНАТ НОС LUAN ТАР |31 


Hinh thai chính quyën Chuyén luán vuong la quan niém, va 
cũng là ly tưởng phổ biến, trong cả hai truyền thống Dai va 
Tiểu thừa. Dó là một chính quyền đức trị,” và nhân dân được 
giáo hóa thuần thiện, với đầy đủ mười phạm trù đạo đức, hay 
mười nghiệp đạo thiện. Lý tưởng về một chính quyền đức trị và 
một xã hội đạo đức phản ánh ước mơ của các Phật tử vào các 
thời kỳ suy thoái của xã hội. Vả lại, về mặt tiêu cực, như được 
thấy trong nhiều kinh luận, trong nhiều truyện truyền kỳ, sự 
suy thoái của con người về mặt đạo đức, và kéo theo đó là sự 
suy thoái về mặt thể chất, rồi như là hậu quả tất nhiên của cả 
hai là suy thoái xã hội toàn diện, là những xu hướng đương 
nhiên trong một giai đoạn tiến hóa của thế giới. Tat nhiên, đó 
không phải là tiến hóa luận theo chiều tuột đốc, cũng không 
phải theo chiều hướng thượng. Tuột dốc hay hướng thượng 
tùy theo từng thời kỳ; chúng nối tiếp nhau lên xuống như 
những đợt sóng trong đại dương sinh tử bao la. 


Trong Duy-ma-cát, và trong nhiều kinh điển Đại thừa khác, 
hình ảnh một quốc gia lý tưởng, và nói rộng ra là một thế giới 
lý tưởng, là hình ảnh một Phật quốc. Dù theo nghĩa đen thì 
cũng không thể hiểu đó là một quốc gia Phật giáo. Một cách 
chính xác, từ ngữ ấy cần được diễn theo hai nghĩa: quốc gia 
Phật tính và quốc gia Phật hóa. Cả hai tổng hợp thành một ý 
nghĩa duy nhất: tư tưởng tịnh độ. 


Nhưng cũng cần phân biệt tịnh độ tha lực và tịnh độ Bé-tat. 
Tịnh độ tha lực nhắm mục đích thoát khỏi thế giới Ta-bà được 


25 Ibid., tr.59: ...ahosi cakkauatti dhammiko dhammardja... so imam pathavim 
sdgara-pariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya ajjhavasi. 


32 | NHIEU ТАС GIA 


coi là uế truoc này dé sinh về một thé giới tốt đẹp hon. Tinh độ 
Bo-tat là thế giới lý tưởng mà Bồ-tát xây dựng. Bô-tát trước hết 
sinh ra trong một thế giới xấu xa, thoái hóa. Bằng ý chí, bằng 
hành động, “năng hành nan hành”, làm những việc khó làm, 
Bồ-tát biến đổi thế giới ó truoc ấy thành tịnh độ. Vi rằng, tự 
bản chất, hết thảy các pháp vốn thanh tịnh. 


Tự ban chất, hết thay các pháp đều thanh tịnh. Dó là tiền đề 
căn bản cho tư tưởng tịnh độ Bồ-tát. Đây không phải là điều 
mới mẻ và riêng biệt của Đại thừa. Trong A-hàm và Nikaya, đức 
Phật trước khi nhập Niết-bàn cũng đã nhiều lần ca ngợi vẻ đẹp 
những nơi Ngài đi qua, xác nhận ý nghĩa rằng, với những ai đã 
giác ngộ thì thế giới này luôn luôn được nhìn thấy là thanh 
tịnh. Day cũng là điều được khang định trong phẩm Phật quốc. 


Cõi tịnh độ mà Bồ-tát phát nguyện xây dựng, nói một cách 
tổng quát, có những đặc điểm như dưới đây. 

Về thiên nhiên, đó là thế giới không có những vật chất xấu 
xa, dơ bẩn và hôi thối. Người với người sẽ không bị gián cách 
nhau bởi không gian vật lý, do đó sự giao thông và giao tiếp 
không hề bị chướng ngại. Sự biến đối khuôn mặt thế giới như 
vậy là do sự cải hóa tư tưởng của chúng sinh tổn tại trong đó. 
Nếu tâm chúng sinh là một tập hợp thiện và ác lẫn lộn, thì thế 
giới vật chất mà chúng sống trong đó cũng gồm đủ các thứ đẹp 
và xấu. Vì, như Phật đã nói: “Ching sinh là kẻ thừa tự những 
hành vi mà nó đã làm trong quá khứ”. Nói cách khác, với những 
hành vi được thúc đẩy bởi tham, chúng sinh sẽ sáng tạo ra 
những thứ xấu xa, hôi thối mà chính nó là kẻ thừa hưởng. Bằng 
những hành vi bị chi phối bởi thù hận, chung sinh sẽ sáng tao 


HUONG ТЇСН- PHAT НОС LUAN TAP |33 


những vat chất chướng ngại dé làm gián cách người với người. 


Thiên nhiên phản ánh hình thái ý thức. Cho nên, một thế 
giới được cấu thành bởi thiên nhiên xinh đẹp là cõi sống của 
các loại chúng sinh thuần thiện, bao gồm mười nghiệp đạo 
thiện. Trong một quốc gia mà đứng đầu là Chuyển luân vương, 
thì nhân dân trong đó cũng thuần thiện. Điểm khác biệt với 
chúng sinh trong tinh độ Bé-tat là ở chỗ, trong cõi này ngoài sự 
thành tựu mười nghiệp đạo thiện, chúng sinh thảy đều được 
giáo hóa Bồ-đề tâm, hướng ước nguyện đến cứu cánh là thành 
Phật. 


Một điểm đặc biệt nữa là, trong tinh độ Bồ-tát, không tồn tai 
một quốc vương hay một hình thức Nhà nước hay chính 
quyền. Duy chỉ có Phật hiện hữu như là vị Đạo sư giảng dạy 
chân lý chứ không có chức năng cai trị. Chúng ta đã biết rằng, 
cơ cấu chính quyền hay hình thái Nhà nước chỉ xuất hiện khi 
mà mâu thuẫn xã hội tiến đến mức độ gay gắt. Xung đột và 
mâu thuẫn diễn ra trong quá trình cạnh tranh để tích lũy. Tích 


lũy được thúc day bởi tham. Tham là yếu tố tăng trọng bản ngã. 


Không phải tất cả chúng sinh trong tịnh độ Bồ-tát đều đã diệt 
trừ ngã chấp, đạt đến trình độ vô ngã. Nhưng do bởi không tồn 
tại những chất liệu nuôi dưỡng, nên tham phiền não chìm sâu 
dưới đáy biển ý thức, không phát huy tác dụng để chi phối con 
người. Nếu không được thúc đẩy bởi tham, ý niệm tích lũy 
không tôn tại. Không tích lũy, do đó không cạnh tranh, va xã 
hội không bị cuốn hút vào những xung đột mâu thuẫn. Trong 
trường hợp đó, sự tón tại của một cơ cấu chính quyền là không 
cần thiết, và không hợp lý. 


34 | NHIEU TÁC GIA 


Nhung, tịnh dó Bồ-tát không phải là ước nguyện chu quan 
của Bồ-tát. Vì đó là môi trường tổn tại của những chúng sinh 
có chung những hình thái ý thức giống nhau, do đó tịnh độ Bồ- 
tát là công trình tập thể. Chừng nào chúng sinh chưa được giáo 
hóa đầy đủ để tự mình xác lập Chánh đạo, chừng ấy Bồ-tát vẫn 
chưa thể thành tựu viên mãn hạnh nguyện “tịnh Phật quốc 
độ”. Cho nên, để tịnh Phật quốc độ, Bồ-tát đồng thời cũng nỗ 
lực để thành tựu chúng sinh. Trả lời câu hỏi của Bảo Tích về ý 
nghĩa tịnh độ của Bồ-tát, đức Phật nói: “Chứng sinh loại là tịnh 
độ của Bồ-tát. Và sau đó Ngài nêu tí dụ: Một người có thể xây dựng 
tùy $ cung điện lâu đài trên khoảng đất trống, không có các thú 
chướng ngại làm uướng bận. Nhưng người đó không thể dung các thứ 
hoặc bằng gỗ hoặc bằng đất giữa hu không. Chúng sinh chính là nên 
tảng để Bồ-tát xây dựng tịnh độ.” 

Nói cách khác, Bồ-tát hành đạo để tịnh Phật quốc độ vì biết 
rằng tất cả các pháp ban lai thanh tịnh. Dé là Đại trí. Đồng thời 
Bồ-tát cũng thành tựu chúng sinh, vì mục đích hành đạo của 
Bồ-tát là vì muốn đem sự an lạc đến cho tất cả. Dó là Đại bi. Có 
xe Đại thừa luôn luôn phải được vận chuyển bằng hai bánh: 
Đại trí và Đại bi. 

Tuệ S5 


(Tập san NCPH Thừa Thiên Huế-Số 1-12/2001) 





* Xem thêm: Huyền thoại Duy-ma-cật, giảng luận, và Duy-ma-cật sở thuyết 
kinh, bản dịch Việt của cùng tác giả, Hương Tích ấn hành lần thứ 5, 2017. 


